
ARCHITECT 

KIẾN TRÚC & 
NỘI THÁT 


£ 

© 

<§) 

www 


Sô 8, Ngõ 50 Ngụy Nhu Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 

0969.907.015 - 0961.009.195 

nhadepanviet@gmail.com 

nhadepanviet.com 


















Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


2 


MỤC LỤC 

I. GIỚI THIỆU CHUNG.3 

1. Thư giới thiệu.3 

2. Giới thiệu về công ty.4 

3. Cam kết hành động.4 

II. NĂNG LỰC CÔNG TY.5 

1. Năng lực nhân sự.5 

2. Danh sách khách hàng trên toàn quốc.5 

3. Lĩnh vực hoạt động và kinh doanh.6 

4. Năng lực về công nghệ:.7 

5. Năng lực của nhà xưởng, máy móc, văn phòng thiết bị.7 

6. Một số công trình đã thực hiện.16 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 














Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


3 


I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Thư giới thiệu 

Hà Nội, ngày . tháng . năm 2016 

An Viet Architect xin gửi lời cảm ơn khách hàng đã dành cho chúng tôi cơ hội được tham 
gia hợp tác và cùng phát triển. 

Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất và thi công nội thất, chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh 
vực thiết kế, sản xuất, thi công, các trang thiết bị nội ngoại thất. 

Ngoài diện tích nhà xưởng rộng, máy móc thiết bị hiện đại, chúng tôi có đội ngũ kiến trúc 
sư dày dặn kinh nghiệm và công nhân tay nghề cao, sản phẩm của An Viet Architect đã có mặt tại 
rất nhiều công trình lớn trên toàn quốc. 

An Viet Architect luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đâu, bao gôm chất lượng sản 
phẩm, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Bởi vậy, An Viet 
Architect thời gian qua là thương hiệu được nhiều khách hàng tin tưởng và lực chọn. 

Để thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng, 
Quý công ty bản Hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về Doanh nghiệp và sản phẩm của 
chúng tôi. 

Chúng tôi vẫn đang không ngừng hoàn thiện quy trình làm việc để phục vụ Quý khách 
hàng tốt hơn. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn I 

Chúc Quý khách hàng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt! 

THAY MẶT CÔNG TY 
GIÁM ĐỐC 
ĐỖ THỊ THU HIỀN 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 





Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


2. Giới thiệu về công ty 

Tên công ty: Công ty TNHH tư vấn Kiến Trúc Nội Thất An Việt 

Tên giao dịch tiếng Anh: AN VIET CONSULTANCY ARCHITECTURE FURNITURE COMPANY LIMITED 
Địa chỉ trụ sỏ' chính: 172 - Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 

Văn phòng giao dịch Hà Nội: số 8, Ngõ 50 Ngụy Như Con Tum, Thanh Xuân, HN 
Xưởng: Câu vượt Phương Canh, đường Phương Canh, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, HN 
Vốn điều lệ: 5,000,000,000 đồng. 

Giám đốc: Bà Đỗ Thị Thu Hiền 
Hotline: 0969.907.015 - 0961.009.195 

VVebsite: https://nhadepanviet.com - https://anvietdecor.com 

3. Cam kết hành động 

Với phương châm "Kết nối không gian, sáng tạo không gian", An Việt Architect không ngừng 
hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân 
cách, tác phong của nhân viên để ngày càng nân cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Phương châm: lợi ích của khách hàng là trên hết, lợi ích của người lao động được quan tâm, lợi 
ích của cổ đông được chú trọng, đóng góp sự phát triển của công ty vào sự phát triển chung của 
cộng đồng. 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
1. Mục tiêu phát triển: 

Xây dựng thương hiệu mạnh và uy tín trong lĩnh vực thiết kê kiến trúc và nội thất. Mục tiêu của 
An Việt là đem lại một không gian sống đẹp, hiện đại nhằm thoả mãn nhu cầu đa dạng của khách 
hàng và góp phần tạo dựng các công trình Kiến trúc Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 

Chiến lược phát triển 

Phát triển thương hiệu hiện có của Công ty Kiến Trúc Nội Thất An Việt, mở rộng đại lý. 

- Phát triển các dòng sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, đầu tư thêm máy móc để đưa 
quy trình sản xuất để có năng xuất lao động cao hơn. 

- Phát triển vvebsite đang có của công ty thành vvebsite chuyên nghiệp, tập trung phát triển 
bán hàng Online, từ khóa trên google. 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 




5 


Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 

- Tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn cho bộ phận kinh doanh, thiết kế của công ty để 
học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn. 


III. NĂNG LỰC CÔNG TY 
1. Năng lực nhân sự 

Sơ đồ tổ chức 

1.2. Cơ cấu tổ chức: 




Văn phòng - Kinh doanh 





Thiết kế 






Kỹ thuật viên 



2. Danh sách khách hàng trên toàn quốc 

Là đơn vị uy tín trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất, An Việt Architect là đối tác được nhiều đơn vị 
doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn hợp tác. 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 



















































6 


Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 

Khách hàng của chúng tôi mặt ở hầu hết các tỉnh miền Bắc, miền Trung và một số tỉnh miền 
Nam. 

Tập trung tại các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, 
Cao Bằng, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... 

Tham khảo danh sách khách hàng của Nhà Đẹp An Việt tại vvebsite: 

• https://nhadepanviet.com 

• https://anvietdecor.com 


3. Lĩnh vực hoạt động và kinh doanh 

Kiến Trúc & Nội Thất An Việt là nơi tập hợp các thành viên là các Kiến trúc sư và Kỹ sư có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác Tư vấn, thiết kế xây dựng, chuyên sâu vào tư vấn và thiết kế nhà ở 
dân dụng, các công trình công cộng. 

Tại An Việt Architect, chúng tôi muốn hướng tới các bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về không gia nọi 
thất hiện nay. Để làm điều này - và làm được sớm - chúng tôi có một kê hoạch đơn giản: kết nối 
ý tưởng của các bạn với các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi để tạo ra một không 
gian đẹp - độc - lạ như bạn từng mong muốn. 


Lmh ỵưc hoat động ỵà kinh doanhi 

- Thiết kế, thi công nội thất phòng khách: 

- Thiết kế, thi công nội thất phòng ngủ. 

- Thiết kế & thi công nội thất phòng bếp. 

- Thiết kế nội thất văn phòng công ty. 

- Thiết kế nội thất biệt thự, nhà riêng. 

- Thiết kế nội thất nhà chung cư. 

- Thiết kế nội thất nhà lô phố. 

- Thiết kế công trình công cộng: trường học, nhà thờ, trụ sở, văn phòng. 

- Thiết kế khách sạn, nhà hàng, shop, shovvroom trưng bày. 

Cùng với những cải tiến về công nghệ sản xuất, trình độ chuyên môn, hiện nay An Việt 
Architect đang tập trung phát triển theo hướng phát triển thương hiệu của sản phẩm. Các gian 
hàng được An Việt thiết kế, thi công mang phong cách riêng, được bảo hộ về bản quyền, và được 
nhân rộng thành chuỗi các cửa hàng, shop thời trang. 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 






Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


7 


ƯU điểm của gỗ công nghiệp và thế mạnh của An Việt Architect. 

+ Thời gian sản xuất nhanh, độ đồng đều cao. 

+ Nhiều kiểu dáng, màu sắc theo yêu cầu của khách hàng. 

+ Độ bền cao, không cong vênh, mối mọt. 

+ Giá thành hợp lý, thấp hơn nhiều so với sử dụng gỗ tự nhiên. 

+ Không sử dụng các chất độc hại hay gây mùi ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. 

+ Tác phong làm việc chuyên nghiệp và cởi mở. 

+ Quy trình làm việc đơn giản, rõ ràng và hiệu quả. 

+ Công ty có chính sách bảo hành được người mua tin tưởng khi mua và sử dụng sản phẩm 
theo định kỳ, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng. 

An Việt Architect đã không ngừng tăng trưởng cả về quy mô lẫn hiệu quả, mức tăng 

trưởng doanh thu và lợi nhuận trung bình đạt trên 150% một năm. Uy tín và vị thế của công ty 

ngày càng được khẳng định. 

4. Năng lực về công nghệ: 

Chúng tôi đang sử dụng những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực sản xuất đồ nội 
thất. Mọi quá trình sản xuất sản phẩm đều được làm theo dây chuyền. 

- Nhà xưởng được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn về nhà xưởng công nghiệp: phòng phun, 
phòng pha mộc, phòng bả ma tít, đánh giấy ráp. 

- Bụi, âm thanh, tiếng ồn của nhà xưởng được xử lý để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi 
trường sống. 

- Công nghệ sản xuất theo dây chuyền tiên tiến của Nhật Bản. 

- Công nghệ phun 2k, phun sơn phủ lớp acrylic. 

- Công nghệ xử lý chống ẩm, mối mọt. 

- Thiết bị làm việc tại văn phòng như máy tính, máy in, máy fax có bộ xử lý nhanh. 

- Nhân viên am hiểu về công nghệ thông tin và công nhân am hiểu về máy móc thiết bị tại 
xưởng. 

- Công nghệ xử lý tiểu tiết và đường nét: máy CNC, máy laze, máy uốn sắt inox... 

Máy móc nâng hạ sản phẩm, vật liệu tại xưởng. 

Máy mài kính nghiên 45 độ. 

5. Năng lực của nhà xưởng, máy móc, vần phòng thiết bị 

Phân xưởng tại miền Bắc của An Việt Architect được đặt tại đường Phương Canh, P.Xuân 
Phương, Q.Nam Từ Liêm, HN. Điều tạo nên sự khác biệt của An Việt Architect với các đơn vị thiết 
kê nội thất khác chính là công ty có phân xưởng riêng sản xuất các sản phẩm do chính các kiến 
trúc sư của công ty thiết kế. 

An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 



Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


8 


Vị trí cửa xưởng được đặt tại một khu công nghiệp ngay gần trung tâm thị trấn đông đúc và sầm 
uất, gia thông cực kỳ thuận tiện, gần đường cao tốc, đi về trung tâm Hà Nội chỉ mất khoảng lh lái 
xe. Để đáp ứng nhu cầu đơn hàng không ngừng tăng lên, xưởng mới được mở rộng với diện tích 
là 2000m2 và được đầu tư trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại để phục vụ sản xuất. 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 




,JIE ụ w 


Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


9 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 



















Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


10 


a. Máy móc và thiết bị sản xuất 


stt 

Tên máy móc thiết bị 

Đơn vị 

Số 

lượng 
Hà Nọi 

Xuâ't xứ 

Sp khi mua 


Máy móc 





1 

Máy cưa trượt 


2 

Nhật Bản 

Mới và Cũ 

2 

Máy cưa cơ 


2 

China 

Mới 

3 

Máy ép cạnh thẳng bán tự động 

Cái 

1 

Đài Loan 

Mới 

4 

Máy ép cạnh tự động 

Cái 

1 

Nhật Bản 

Mới 

5 

Máy phun sơn 5 mã lực 

Cái 

2 

China 

Mới 

6 

Máy khoan tay 

Cái 

8 

Nhiều hãng 

Mới 

7 

Máy cắt nhỏ 

Cái 

3 

Nhật Bản 

Mới 

8 

Máy soi tay 

Cái 

3 

Nhật Bản 

Mới 

9 

Máy nén khí 

Cái 

5 

Nhật Bản 

Mới 

10 

Máy chà 

Cái 

10 

China 

Mới 

11 

Máy khoan ngang 

Cái 

1 

China 

Mới 

12 

Máy khoan trục 

Cái 

1 

China 

Mới 

13 

Máy vanh 

Cái 

1 

China 

Mới 

14 

Máy hàn xì inox 

Cái 

2 

China 

Mới 

15 

Máy khoang tang bản lề 

Cái 

2 

Nhật Bản 

Mới 


Phương tiện vận chuyển 





1 

ô tô 1,25 tạ Huyndai 

chiếc 

1 

Hàn Quốc 

Cũ 


Thiết bị văn phòng 




Mới 

1 

Máy tính 


7 

China 

Mới 

2 

Máy in 


2 

Canon 

Mới 

3 

Bàn làm việc 

chiếc 

3 

Việt Nam 

Mới 

4 

Tủ hồ sơ 


2 

Việt Nam 

Mới 


























An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 








































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


11 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 
















Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


12 




An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 










Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


13 




An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 


















Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


14 




An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 






























Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


15 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 




































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


6. Một số công trình đẫ thực hiện 


CỒNG TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GẪN ĐÂY 

ĐỂ BIẾT NHIỂU THÔNG TIN CÁC Dự ÁN KHÁC MỜI CÁC BẠN VÀO TRANG WEBSITE : NHADEPANVIET.COM 
- Thiết kế biệt thự 2 tầng 14x1 lm anh Năng Hải Dương 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 





































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


17 


- Biệt thự chú Xuân tại Phú Thọ diện tích 16xl2m 




Xcm thêm: https://nhadcpanviet.com/thict-kc-bict-thu-tan-co-dicn-dcp-2-tang-12xl6m-tai-phu-tho/ 


ệp! 



















Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


18 




Xcm thcm: 

https://nhadcpanviet.com/thict-kc-nha-lo-pho-5-tang-tan-co-dicn-4xl7m-tai-tp-hai-duong/ 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 


































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


19 


- Thiết kế nhà lô phố 6xl6m Anh Ngọc Hà Nội 




Xem thêm: 

https://nhadepanviet.com/thiet-ke-nha-pho-hien-dai-ket-hop-kinh-doanh-6xl6m-tai-ha-noi/ 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 


















Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


Công trình hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại Lào Cai 


CÔNG TRÌNH: HỆ THÓNG xử LÝ NƯỚC THÃI KHU CÔNG NGHIỆP TẢNG LOỎNG 

(GIAI ĐOẠN 2 - NHÀ MÁY XLNT SỎ 2 CÔNG SUẤT 2.000.0 M3 NGÀY/ĐÊM) 

ĐỊA ĐIỂM: KCN TẦNG LOONG - XÃ XƯÂN GIAO - HUYỆN BẢO THẢNG - TỈNH LÀO CAI 



CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG xử LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẰNG LOỎNG 

(GIAI ĐOẠN 2 - NHÀ MÁY XLNT SỎ 1 CÔNG SUÁT 2.950.0 M3 NGÀY/ĐÊM) 

ĐỊA ĐIÉM: KCN TẢNG LOONG - XÀ PHỦ NHUẬN - HUYỆN BẢO THÁNG - TÍNH LÀO CAI 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 













Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 




An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 





Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


22 


Trụ sở công an Xã Dũng Phong, Hòa Bình 



Công trình trường trinh trị của tỉnh Bắc Cạn 

An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 







































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 



Công trình thiết kế trường học mầm non tại Gia Lộc, Hải Dương 

An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 















































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


24 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 






Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 



Công trình cải tạo nhà thờ tại Phú Thọ 


An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 











































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


26 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 
















Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


Dự án thiết kế nhà thờ họ 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 


























































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


28 


- Thiết kế khách sạn, nhà hàng Bạch Đằng Hotel 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 












































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


Công trình khách sạn, nhà hàng tại Quảng Ninh 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


30 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 




















Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 
















































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


Công trình nhà hàng hải sản tại Hải Phòng 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 





















Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


33 


MẪU Dự ÁN THIẾT KỂ NỘI THẤT 


- Nội thất tầng 1 nhà anh Nầng tại Bắc Ninh 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 

































































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


34 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 















































































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


35 


- Phòng ngủ biệt thự ông Quang 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 



















































Hô Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


36 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 






















































































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


37 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 
























Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


38 


Phòng bếp + ăn anh Phụng - Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 



Phòng ngủ Anh Xuân - Vân Đình, Thường Tín, Hà Nội 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 




























































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


39 


- Cần hộ chung cư Chị Thảo - Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 





An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 




































Hồ Sơ Năng Lực - Nhà Đẹp An Việt 


40 


THANKYOU 


CONTACT 

ANVET ARCHITECT 

VPGD: Sô 8/50, Ngụy Như 
Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 


CONTACT 

Hotỉinc: 

0961.009.195 - 0969.907.015 


CONTACT 

Email: ctthictkcanvict@gmall.conn 
VVcbsitc: nhadcpanvict.com 
Wcbsitc: anvictdccor.com 



An Viet Architect dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất chuyên nghiệp! 
nhadepanviet.com - Email: ctthietkeanviet@gmail.com 











